Nói Dối hay Nói Thật 

Lý Lạc Long 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Muc luc 


Ly Lac Long 
Nói Dối hay Nói Thật 


"Cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo" và chỉ với ba tấc 
lưỡi, con người có thể bóp méo mọi việc, mọi sự vật, mọi 
hiện tượng. Hơn một thế kỷ trước, nhà văn Mỹ Mark Twain 
đã viết: "Người ta giả dối bất cứ lúc nào, cả trong lúc thức và 
lúc ngủ, trong lúc buồn và lúc vui. Nếu bạn giữ được cái lưỡi 
(không nói), thì sự giả dối cũng chuyển qua những hình thức 
khác". Sự giả dối giống như một thứ kỹ năng, tồn tại trong 
mọi cá nhân và được chúng ta sử dụng hết sức thoải mai. 
Không những chỉ có trên phim ảnh hay các ấn phẩm văn 
học, nghệ thuật ... mà sự dối tra hiện diện chung quanh 
chúng ta dưới dạng này hay dạng khác, bằng hình thức này 
hay hình thức khác. Đã là con người, thì không ai tránh khỏi 
nói dối. Nói dối chơi, nói dối thật, nói dối để trốn nợ, để khỏi 
đi dự tiệc tùng vì tốn tiền, nói dối để khỏi gặp mặt một 
người mà mình ghét trong đám bạn bè, nói dối để che mặc 
cảm nghèo hay kém sút hơn người khác, để không phải đi 
làm, để... v.v. Nói chung thì có hàng ngàn, hàng vạn lý do 
khiến cho người ta nói dối. 

Những năm gần đây, đã có một số nghiên cứu khoa học mà 
kết quả hình như cũng ủng hộ quan điểm của Mark Twain. 
Năm 2004 nhà tâm lý học Robert S.Feldman ở Đại học 
Massachusetts tiến hành một thí nghiệm để đo lường sự nói 
dối. Feldman đã ghi âm lén các sinh viên khi nói chuyện với 
người lạ, sau đó phân tích băng ghi âm và tính toán số lần 
họ nói dối. Hơn 60% đối tượng có biểu hiện nói dối trong 


khoảng thời gian mỗi 10 phút. Mức độ dối tra được sắp xếp 
từ thổi phồng cho đến bịa đặt. Và Feldman nhận xét là nam 
giới và nữ giới có tần suất nói dối như nhau, nhưng trong khi 
phụ nữ có khuynh hướng giả dối để đối tượng yên tâm thì sự 
giả dối của phái mạnh cốt để tự an ủi mình. 

Trong một nghiên cứu khác do chuyên gia David Knox và 
Caroline Schacht ở Đại học Carolina tiến hành, có đến 92% 
sinh viên thú nhận đã nói dối với người tình hiện tại hoặc 
trước đây. Trong khi từ lâu người ta đã biết rằng nam giới 
thường có xu hướng nói dối về số lượng các cuộc "chinh 
phạt tình ái" trong quá khứ, thì một nghiên cứu mới đây cho 
thấy phụ nữ lại thường không trung thực về mức độ kinh 
nghiệm tình dục. Khi được yêu cầu hoàn thành bản tham 
vấn hành vi và thái độ tình dục bản thân, các đối tượng 
nghiên cứu là nữ cho biết chỉ có hai "cuộc tình" đi qua trong 
đời, trong khi kết quả từ máy phát hiện nói dối cho thấy kết 
quả thực nhiều hơn. 

Những đơn cử trên đây chỉ là vài điển hình về sự giả dối mà 
khoa học ghi nhận. Nhưng ngay cả các nghiên cứu về sự giả 
dối cũng có thể có kết quả... không thật. Máy "dò nói dối" là 
một thí dụ cụ thể. Theo lý thuyết thì chỉ việc yêu cầu người 
cần được kiểm tra ngồi xuống ghế với một bó dây dẫn điện 
cùng với kim loại và để cho khoa học làm "trọng tài" quyết 
định đối tượng là "nói dối hay nói thật". Dĩ nhiên, là máy dò 
nói dối không thể biết được một người đang nghĩ gì. Steven 
Aftergood thuộc Liên đoàn Khoa học Mỹ giải thích : Máy dò 
nói dối là sự diễn dịch một thiết bị tưởng tượng thành công 
nghệ. Cái mà máy dò đo không phải là sự thật và sự dối trá, 


ma la sự... toát mồ hôi va hệ hô hap . Lich sử cua những 
"máy dò nói dối" bắt đầu từ năm 1895, và Cesare Lombroso 
là người đầu tiên xử dụng một thiết bị như vậy. Nhưng mãi 
cho tới khoảng 1914-1915, thì Vittorio Benussi, Harold Burtt 
và William Marston mới chế tạo máy để đo lường sự tương 
quan giữa sự thay đổi về áp huyết và hô hấp với hành vi nói 
dối. Năm 1921, John Larson sáng chế ra một dụng cụ có khả 
năng ghi liên tục áp huyết, hô hấp và nhịp tim. Năm 1926, 
Leonarde Keeler chế tao máy dò nói dối ghi tim mạch bằng 
cách hoàn thiện những thiết bị trước đó. Năm 1936, Walter 
Summers thiết kế máy đo những thay đổi về điện trên da. 
Những năm gần đây hơn là các thiết bị đánh giá căng thẳng 
tâm lý, đo tân số của giọng nói từ các băng ghi âm. Và gần 
đây nhất thì các nhà khoa học đã làm ra loại máy dò nói dối 
mới nhất, đo lường sự thay đổi về nhiệt độ quanh hốc mắt 
với tỷ lệ thành công được cho là đạt 83%. Tuy nhiên, liệu loại 
máy mới này có chứng tỏ đáng tin cậy hơn so với máy dò 
thông thường (đo tim mạch, đổ mồ hôi, hô hấp) hay không 
thì vẫn còn... bỏ ngỏ. Tóm lại, thì kết quả từ các loại máy "dò 
nói dối" cũng có thé ... dò không dung sự thật và vấn đề van 
đang còn được tranh luận. 

Ngoài các loại máy dò nói dối kể trên thì người ta còn dùng 
các phương pháp khác như " xem xương sọ", hay các biểu 
hiện trong đời sống đạo đức của một cá nhân trong quá khứ 
để thẩm định sự thành thật hay giả dối . Va trong lich sử 
người ta dùng đến cả dược phẩm. Người bị tình nghi được 
chích các loại thuốc an thần bao gồm scopolamine, sodium 
amytal và sodium pentothal, với hy vọng là những dược 


phẩm nay có thé tác động tới não bộ, làm cho đối tượng 
không thể cố tình nói dối. Nói chung những loại dược phẩm 
này làm cho nạn nhân mất khả năng kiểm soát về những 
điều họ nói. Tuy nhiên, kết quả thường là những chuỗi lời nói 
lắp bắp chứ không phải sự thật . Vào năm 1963, Toà án Tối 
cao Mỹ tuyên bố xử dụng các loại thuốc này là một hình 
thức tra tấn và phương pháp "dò sự thật bằng thuốc" này 
được phán quyết là trái với hiến pháp. 

Vì sao con người lại "giả dối" ? Một phần vì giả dối là một 
phương tiện giúp cho sự thành công trong quá trình sinh tồn 
của chúng ta. Loài người từ thời đại tiền sử đã sử dụng giả 
dối để có thể tồn tại và phát triển trong những cuộc chiến 
dai dẳng vì sự sinh tồn, giả dối đã là một động lực thúc đẩy 
sự tiến hóa. Dối trá để giúp nhau và dối trá ngay cả với 
chính bản thân mình, giả dối một sản phẩm tài năng được 
gây dựng từ não bộ, giúp chúng ta chấp nhận hành vi gian 
lận của chính bản thân và tha nhân. 

Trong đời sống thực tế ,chúng ta thỏa hiệp chấp nhận và 
đồng ý với các dạng giả dối không lời như xử dụng mỹ 
phẩm, tóc giả, phẫu thuật thẩm mỹ, quần áo và những dạng 
trang trí khác để cải trang bề ngoài thực của mình. Chúng ta 
lợi dụng các hương thơm nhân tạo để đánh lạc hướng dấu 
vết mùi hương thật của cơ thể. Chúng ta có thể khóc với 
những giọt nước mắt cá sấu, làm giả một số cơ quan và phơi 
bày đồ "giả" trước bàn dân thiên hạ.... Những điều này chỉ là 
một phần nhỏ của tấm thảm giả dối khổng lồ nhằm che đậy, 
trang trí cho bản chất không trung thực của chúng ta. Nếu 
sự thật trần trụi này làm cho mọi người cảm thấy khó chịu, 


thì chúng ta có thé tự an ủi là loài người không phải là loài 
duy nhất biết khai thác"sự giả dối" để bào chửa và biện 
minh cho hành vi giả dối của mình. Cây cối và nhiều loài 
động vật có thể liên lạc với nhau bằng thứ âm thanh "ảo", 
phô bày các nghi thức tiếp cận, màu sắc, hóa chất lan 
truyền trong không khí và cả những phương thức chưa được 
biết khác, mà theo các nhà sinh vật học thì mục đích vẫn là 
chuyển tải thông tin và lừa phỉnh nhau. Một số loài hoa tỏa 
hương quyến rũ ong bướm, côn trùng để ăn thịt. Rắn đuôi 
chuông ngoe nguẩy chiếc đuôi như con giun để đánh lừa 
con mồi. Loài nhện nước tạo sóng để thu hút đàn cá đến và 
tóm lấy nạn nhân bằng ngón nghề điêu luyện của nó. Và 
một số loài động vật khác có khả năng gửi đi những thông 
điệp không chính xác để đánh lừa đối tượng.... 

Một số người khác như các nhà luân lý học, đạo đức học và 
hầu hết các tôn giáo ... thì xem giả dối như là một điều " tội 
lỗi" của loài người và nên tránh .Quan điểm của họ là : "Nghĩ 
thật, nói thật và làm với tất cả sự chân thật là những hình 
thức của sự thành tín đối với bản thân, đối với Trời và đối với 
thiên hạ. Nếu đã dối với lòng mình, dối với sự kiện, dối với 
Trời Đất, dối với thiên hạ thì công việc nhỏ hay lớn gì cũng 
sẽ không đi đến đâu." Và theo họ thì bất cứ cái gì xây dựng 
trên sự giả dối, dù có thành công cũng chỉ là tạm thời chẳng 
khác nào xây lâu đài trên bải cát. Sự sụp đổ tàn lụn chỉ là 
vấn đề của thời gian. Nói chung, thì chủ trương của những 
người này "thành thật là đường lối tốt nhất" (honesty is the 
best policy). Những người theo Phật giáo đều biết "không 
nói dối" là một trong "Thập thiện nguyện" của đạo Phật, 


nhưng "nói dối" dé cứu khổ cứu nguy cho chúng sanh thi 
theo đạo Phật lại là không có tội (?). Bàn luận xa và sâu hơn 
nữa về những quan điểm này là một vần đề rộng lớn và có 
lẽ sẽ tùy thuộc vào trình độ hiểu biết, suy nghĩ và nhân sinh 
quan của mỗi người. 

Trong cuộc sống thực tế hàng ngày, một người phải đối diện 
với việc "nói thật hay nói dối" rất thường xuyên. Từ việc giả 
dối nhỏ như nghe chuông điện thoại reo nhưng không bắt để 
né tránh nói chuyện một người nào đó cho đến những việc 
dối trá lớn và nghiêm trọng hơn như vì lợi ích cho bản thân 
hay cho tập thể có liên hệ mat thiết với chúng ta như: gia 
đình, bạn bè , hãng xưởng, cộng đồng ... Chúng ta phải luôn 
cân nhắc giữa "giả dối và thành thật" để bảo vệ mình và 
cạnh tranh với đối phương . Nghề nghiệp đôi khi buộc một 
người không thể nói "sự thật" (mà họ biết) như trong thương 
trường, chính trường, chiến trường... để giữ lợi thế cho "phe 
nha" . 

Tóm lại, cuộc sống thực tế của thé nhân day day những mau 
thuẫn, nói dối hay nói thật là "sự lựa chọn" của mỗi cá nhân 
trong một hoàn cảnh nhất định nào đó. Như một thiên thần 
trong phim "Touch by an angle" đã nói: "Hãy nói sự thật với 
một tấm lòng thương yêu và không nhất thiết phải hoàn 
toàn là sự thật". Có lẽ, cách tốt nhất khi phải đối diện với sự 
lựa chọn giữa "giả & thật" thì ta nên dùng cái đầu để gạn lọc 
những gì cân nói ra và dùng trái tim gạn lọc lại thêm một 
lần nữa những điều phải nói.... Mặc dù "thuốc đắng đả tật" 
nhưng "lời thật cũng có thể mất lòng". Và không nói sự thật 
thì không nhất thiết là đồng nghĩa với nói dối hay nói sai sự 


thật. Trong quan hệ giữa người va người có lẽ tốt nhất là nên 
nói sự thật với một tấm lòng thương yêu. Một lời nói mà giúp 
ích được cho người khác thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc 
phải không các bạn? 

Lý Lạc Long 

(TTL/TCT/MAI/05) 


Ly Lac Long 
Nói Dối hay Nói That 


"Cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo" và chỉ với ba tấc 
lưỡi, con người có thể bóp méo mọi việc, mọi sự vật, mọi 
hiện tượng. Hơn một thế kỷ trước, nhà văn Mỹ Mark Twain 
đã viết: "Người ta giả dối bất cứ lúc nào, cả trong lúc thức và 
lúc ngủ, trong lúc buồn và lúc vui. Nếu bạn giữ được cái lưỡi 
(không nói), thì sự giả dối cũng chuyển qua những hình thức 
khác". Sự giả dối giống như một thứ kỹ năng, tồn tại trong 
mọi cá nhân và được chúng ta sử dụng hết sức thoải mái. 
Không những chỉ có trên phim ảnh hay các ấn phẩm văn 
học, nghệ thuật ... mà sự dối tra hiện diện chung quanh 
chúng ta dưới dạng này hay dạng khác, bằng hình thức này 
hay hình thức khác. Đã là con người, thì không ai tránh khỏi 
nói dối. Nói dối chơi, nói dối thật, nói dối để trốn nợ, để khỏi 
đi dự tiệc tùng vì tốn tiền, nói dối để khỏi gặp mặt một 
người mà mình ghét trong đám bạn bè, nói dối để che mặc 
cảm nghèo hay kém sút hơn người khác, để không phải đi 
làm, để... v.v. Nói chung thì có hàng ngàn, hàng vạn lý do 
khiến cho người ta nói dối. 

Những năm gần đây, đã có một số nghiên cứu khoa học mà 
kết quả hình như cũng ủng hộ quan điểm của Mark Twain. 
Năm 2004 nhà tâm lý học Robert S.Feldman ở Đại học 
Massachusetts tiến hành một thí nghiệm để đo lường sự nói 
dối. Feldman đã ghi âm lén các sinh viên khi nói chuyện với 
người lạ, sau đó phân tích băng ghi âm và tính toán số lần 
họ nói dối. Hơn 60% đối tượng có biểu hiện nói dối trong 


khoảng thời gian mỗi 10 phút. Mức độ dối tra được sắp xếp 
từ thổi phồng cho đến bịa đặt. Và Feldman nhận xét là nam 
giới và nữ giới có tần suất nói dối như nhau, nhưng trong khi 
phụ nữ có khuynh hướng giả dối để đối tượng yên tâm thì sự 
giả dối của phái mạnh cốt để tự an ủi mình. 

Trong một nghiên cứu khác do chuyên gia David Knox và 
Caroline Schacht ở Đại học Carolina tiến hành, có đến 92% 
sinh viên thú nhận đã nói dối với người tình hiện tại hoặc 
trước đây. Trong khi từ lâu người ta đã biết rằng nam giới 
thường có xu hướng nói dối về số lượng các cuộc "chinh 
phạt tình ái" trong quá khứ, thì một nghiên cứu mới đây cho 
thấy phụ nữ lại thường không trung thực về mức độ kinh 
nghiệm tình dục. Khi được yêu cầu hoàn thành bản tham 
vấn hành vi và thái độ tình dục bản thân, các đối tượng 
nghiên cứu là nữ cho biết chỉ có hai "cuộc tình" đi qua trong 
đời, trong khi kết quả từ máy phát hiện nói dối cho thấy kết 
quả thực nhiều hơn. 

Những đơn cử trên đây chỉ là vài điển hình về sự giả dối mà 
khoa học ghi nhận. Nhưng ngay cả các nghiên cứu về sự giả 
dối cũng có thể có kết quả... không thật. Máy "dò nói dối" là 
một thí dụ cụ thể. Theo lý thuyết thì chỉ việc yêu cầu người 
cần được kiểm tra ngồi xuống ghế với một bó dây dẫn điện 
cùng với kim loại và để cho khoa học làm "trọng tài" quyết 
định đối tượng là "nói dối hay nói thật". Dĩ nhiên, là máy dò 
nói dối không thể biết được một người đang nghĩ gì. Steven 
Aftergood thuộc Liên đoàn Khoa học Mỹ giải thích : Máy dò 
nói dối là sự diễn dịch một thiết bị tưởng tượng thành công 
nghệ. Cái mà máy dò đo không phải là sự thật và sự dối trá, 


ma la sự... toát mồ hôi va hệ hô hap . Lịch sử của những 
"máy dò nói dối" bắt đầu từ năm 1895, và Cesare Lombroso 
là người đầu tiên xử dụng một thiết bị như vậy. Nhưng mãi 
cho tới khoảng 1914-1915, thì Vittorio Benussi, Harold Burtt 
và William Marston mới chế tạo máy để đo lường sự tương 
quan giữa sự thay đổi về áp huyết và hô hấp với hành vi nói 
dối. Năm 1921, John Larson sáng chế ra một dụng cụ có khả 
năng ghi liên tục áp huyết, hô hấp và nhịp tim. Năm 1926, 
Leonarde Keeler chế tao máy dò nói dối ghi tim mạch bang 
cách hoàn thiện những thiết bị trước đó. Năm 1936, Walter 
Summers thiết kế máy đo những thay đổi về điện trên da. 
Những năm gần đây hơn là các thiết bị đánh giá căng thẳng 
tâm lý, đo tân số của giọng nói từ các băng ghi âm. Và gần 
đây nhất thì các nhà khoa học đã làm ra loại máy dò nói dối 
mới nhất, đo lường sự thay đổi về nhiệt độ quanh hốc mắt 
với tỷ lệ thành công được cho là đạt 83%. Tuy nhiên, liệu loại 
máy mới này có chứng tỏ đáng tin cậy hơn so với máy dò 
thông thường (đo tim mạch, đổ mồ hôi, hô hấp) hay không 
thì vẫn còn... bỏ ngỏ. Tóm lại, thì kết quả từ các loại máy "dò 
nói dối" cũng có thé ... dò không đúng sự thật và vấn đề van 
đang còn được tranh luận. 

Ngoài các loại máy dò nói dối kể trên thì người ta còn dùng 
các phương pháp khác như " xem xương sọ", hay các biểu 
hiện trong đời sống đạo đức của một cá nhân trong quá khứ 
để thẩm định sự thành thật hay giả dối . Và trong lịch sử 
người ta dùng đến cả dược phẩm. Người bị tình nghi được 
chích các loại thuốc an thần bao gồm scopolamine, sodium 
amytal va sodium pentothal, với hy vọng là những dược 


phẩm nay có thé tác động tới não bộ, làm cho đối tượng 
không thể cố tình nói dối. Nói chung những loại dược phẩm 
này làm cho nạn nhân mất khả năng kiểm soát về những 
điều họ nói. Tuy nhiên, kết quả thường là những chuỗi lời nói 
lắp bắp chứ không phải sự thật . Vào năm 1963, Toa án Tối 
cao Mỹ tuyên bố xử dụng các loại thuốc này là một hình 
thức tra tấn và phương pháp "dò sự thật bằng thuốc" này 
được phán quyết là trái với hiến pháp. 

Vì sao con người lại "giả dối" ? Một phần vì giả dối là một 
phương tiện giúp cho sự thành công trong quá trình sinh tồn 
của chúng ta. Loài người từ thời đại tiền sử đã sử dụng giả 
dối để có thể tồn tại và phát triển trong những cuộc chiến 
dai dẳng vì sự sinh tồn, giả dối đã là một động lực thúc đẩy 
sự tiến hóa. Dối trá để giúp nhau và dối trá ngay cả với 
chính bản thân mình, giả dối một sản phẩm tài năng được 
gây dựng từ não bộ, giúp chúng ta chấp nhận hành vi gian 
lận của chính bản thân và tha nhân. 

Trong đời sống thực tế ,chúng ta thỏa hiệp chấp nhận và 
đồng ý với các dạng giả dối không lời như xử dụng mỹ 
phẩm, tóc giả, phẫu thuật thẩm mỹ, quần áo và những dạng 
trang trí khác để cải trang bề ngoài thực của mình. Chúng ta 
lợi dụng các hương thơm nhân tạo để đánh lạc hướng dấu 
vết mùi hương thật của cơ thể. Chúng ta có thể khóc với 
những giọt nước mắt cá sấu, làm giả một số cơ quan và phơi 
bày đồ "giả" trước bàn dân thiên hạ.... Những điều này chỉ là 
một phần nhỏ của tấm thảm giả dối khổng lồ nhằm che đậy, 
trang trí cho bản chất không trung thực của chúng ta. Nếu 
sự thật trần trụi này làm cho mọi người cảm thấy khó chịu, 


thì chúng ta có thể tự an ủi là loài người không phải là loài 
duy nhất biết khai thác"sự giả dối" để bào chửa và biện 
minh cho hành vi giả dối của mình. Cây cối và nhiều loài 
động vật có thể liên lạc với nhau bằng thứ âm thanh "ảo", 
phô bày các nghi thức tiếp cận, màu sắc, hóa chất lan 
truyền trong không khí và cả những phương thức chưa được 
biết khác, mà theo các nhà sinh vật học thì mục đích vẫn là 
chuyển tải thông tin và lừa phỉnh nhau. Một số loài hoa tỏa 
hương quyến rũ ong bướm, côn trùng để ăn thịt. Rắn đuôi 
chuông ngoe nguẩy chiếc đuôi như con giun để đánh lừa 
con mồi. Loài nhện nước tạo sóng để thu hút đàn cá đến và 
tóm lấy nạn nhân bằng ngón nghề điêu luyện của nó. Và 
một số loài động vật khác có khả năng gửi đi những thông 
điệp không chính xác để đánh lừa đối tượng.... 

Một số người khác như các nhà luân lý học, đạo đức học và 
hầu hết các tôn giáo ... thì xem giả dối như là một điều " tội 
lỗi" của loài người và nên tránh .Quan điểm của họ là : "Nghĩ 
thật, nói thật và làm với tất cả sự chân thật là những hình 
thức của sự thành tín đối với bản thân, đối với Trời và đối với 
thiên hạ. Nếu đã dối với lòng mình, dối với sự kiện, dối với 
Trời Đất, dối với thiên hạ thì công việc nhỏ hay lớn gì cũng 
sẽ không đi đến đâu." Và theo họ thì bất cứ cái gì xây dựng 
trên sự giả dối, dù có thành công cũng chỉ là tạm thời chẳng 
khác nào xây lâu đài trên bải cát. Sự sụp đổ tàn lụn chỉ là 
vấn đề của thời gian. Nói chung, thì chủ trương của những 
người này "thành thật là đường lối tốt nhất" (honesty is the 
best policy). Những người theo Phật giáo đều biết "không 
nói dối" là một trong "Thập thiện nguyện" của đạo Phật, 


nhưng "nói dối" dé cứu khổ cứu nguy cho chúng sanh thi 
theo đạo Phật lại là không có tội (?). Bàn luận xa và sâu hơn 
nữa về những quan điểm này là một vần đề rộng lớn và có 
lẽ sẽ tùy thuộc vào trình độ hiểu biết, suy nghĩ và nhân sinh 
quan của mỗi người. 

Trong cuộc sống thực tế hàng ngày, một người phải đối diện 
với việc "nói thật hay nói dối" rất thường xuyên. Từ việc giả 
dối nhỏ như nghe chuông điện thoại reo nhưng không bắt để 
né tránh nói chuyện một người nào đó cho đến những việc 
dối trá lớn và nghiêm trọng hơn như vì lợi ích cho bản thân 
hay cho tập thể có liên hệ mat thiết với chúng ta như: gia 
đình, bạn bè , hãng xưởng, cộng đồng ... Chúng ta phải luôn 
cân nhắc giữa "giả dối và thành thật" để bảo vệ mình và 
cạnh tranh với đối phương . Nghề nghiệp đôi khi buộc một 
người không thể nói "sự thật" (mà họ biết) như trong thương 
trường, chính trường, chiến trường... để giữ lợi thế cho "phe 
nhà". 

Tóm lại, cuộc sống thực tế của thé nhân day day những mau 
thuẫn, nói dối hay nói thật là "sự lựa chọn" của mỗi cá nhân 
trong một hoàn cảnh nhất định nào đó. Như một thiên thần 
trong phim "Touch by an angle" đã nói: "Hãy nói sự thật với 
một tấm lòng thương yêu và không nhất thiết phải hoàn 
toàn là sự thật". Có lẽ, cách tốt nhất khi phải đối diện với sự 
lựa chọn giữa "giả & thật" thì ta nên dùng cái đầu để gạn lọc 
những gì cân nói ra và dùng trái tim gạn lọc lại thêm một 
lần nữa những điều phải nói.... Mặc dù "thuốc đắng đả tật" 
nhưng "lời thật cũng có thể mất lòng". Và không nói sự thật 
thì không nhất thiết là đồng nghĩa với nói dối hay nói sai sự 


thật. Trong quan hệ giữa người và người có lẽ tốt nhất là nên 
nói sự thật với một tấm lòng thương yêu. Một lời nói mà giúp 
ích được cho người khác thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc 
phải không các bạn? 

Lý Lạc Long 

(TTL/TCT/MAI/05) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phat hanh: Nguyén Kim Vy. 

Danh may: Ly Lac Long 

Nguồn: Vietnamthuquan-TVonline 
Được ban: TTL đưa lên 

vào ngày: 24 tháng 4 năm 2006 


